


Chân Dung Người Phụ Nữ 
Việt Nam Qua Tà Áo Dài Và 
Chiếc Nón Lá 

Lý Lạc Long 

Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Mục lục 


Chân Dung_Người Phụ Nữ Việt Nam Qua Tà Áo Dài Và Chiếc 
Nón Lá 








Lý Lạc Long 


Chân Dung Người Phụ Nữ Việt Nam Qua Tà Áo Dài Và Chiếc 
Nón Lá 





Hình ảnh người con gái Việt Nam dịu dàng tha thướt trong 
chiếc áo dài, với chiếc nón bài thơ e ấp trong tay, nghiêng 
nghiêng vành nón lá như cố giấu nụ cười ánh mắt là một 
hình ảnh duyên dáng, dễ thương và gợi cảm nhất của người 
con gái Việt Nam. 

"Ta áo dài trong trắng nhẹ nhàng bay 

Nón bài thơ e lệ nép trong tay" ( Bích Lan ) 

Chiếc áo dài và chiếc nón là trang phục làm nổi bật và tăng 
thêm nét duyên dáng, e ấp, dịu dàng, trang nhã, đài các, 
kiêu sa ... của người phụ nữ Việt . Áo dài như dòng nước uốn 
lượn theo từng đường nét cơ thể mềm mai thướt tha của 
người phụ nữ. Hai vạt áo dài như đôi cánh và những bước 
chân chim của nàng làm dao động cả cảnh vật và không khí 
chung quanh. Thân hình thấp thoáng sau tà áo, khuôn mặt 
mờ tỏ sau vành nón, ẩn hiện như hư như thực . Và không 
gian như bao phủ mùi hương con gai ... 


"Thang giéng em áo dài trang nha 

Tỉnh ly còn nguyên nét Việt Nam 

Đài các chân ngà ai bước khẽ 

Quyện theo tà lụa cả phương đông" (Nguyễn Tất Nhiên) 

"Sao em biết anh nhìn mà nghiêng nón " 

Chiều mua thu mây che có nắng đâu " (Trần Quang Long) 
“Áo trắng đơn sơ, mộng trắng trong, 

Hôm xưa em đến, mắt như lòng 

Nó bừng ánh sáng, Em di đến, 

Gót ngọc dồn hương, bước toả hồng. 

Nắng thơ dệt sáng trên tà áo, 

Lá nhỏ mừng vui phất cửa ngoài. 

Dịu dàng áo trắng trong như suối 

Toả phất đôi hồn cánh mộng bay. " (Huy Cận) 

Cho đến nay thì vẫn chưa có ai biết chính xác nguồn gốc 
của chiếc áo dài và chiếc nón lá đã gắn bó với người phụ nữ 
VN từ lúc nào. Theo các nhà khảo cổ, hình ảnh chiếc áo dài 
với hai tà phất phơ trong gió cũng như hình ảnh của chiếc 
nón đã được tìm thấy trong các hình ảnh khắc trên các cổ 
vật như mặt trống đồng Ngoc LU, Hòa Bình, Hoàng Ha , trên 
thạp đồng Đào Thịnh vào khoảng ba ngàn năm về trước. 
Theo truyền thuyết, Hai Bà Trưng đã mặc áo dài hai tà giáp 
vàng, che long vàng khi cưỡi voi ra tran . Sau này, vi tôn 
kính Hai Bà nên phụ nữ Việt đã tránh mặc áo hai tà và thay 
vào đó áo tứ than . Theo các nhà nghiên cứu, chiếc áo dài 
xưa nhất là áo giao lãnh, tương tự như áo tứ thân nhưng khi 


mặc thì hai thân trước để giao nhau mà không buộc lại. Áo 
mặc phủ ngoài yếm lót, váy tơ đen, thắt lưng mầu buông 
thả . Nhưng chiếc áo giao lãnh không tiện cho công việc 
đồng áng hoặc buôn bán nên được thu gọn lại thành kiểu áo 
tứ thân với váy xắn quai công để tiện việc gồng gánh, 
nhưng vẫn không làm giảm nét đẹp của người phụ nữ. Với 
thời gian, từ bộ áo tứ thân, áo ngũ than ra doi . Cách may 
cắt cũng tương tự như áo tứ thân nhưng vạt trước là một vạt 
lớn như vạt sau, còn vạt nửa trước bên phải của áo tứ thân 
nay trở thành vạt con. Áo ngũ thân che kín thân hình không 
để hở áo lót. Mỗi vạt có hai thân nối sống tượng trưng cho tứ 
thân phụ mẫu (cha mẹ ruột và cha mẹ chồng), và vạt con 
nằm dưới vạt trước là thân thứ năm tượng trưng cho người 
mặc áo. Năm chiếc khuy gài áo tượng trưng cho đạo làm 
người theo quan niệm Nho giáo: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Áo 
ngũ thân di đôi với quần hai ống va khăn đội đầu cũng là 
quốc phục của phái nam. Người ta còn nói áo ngũ thân là 
biểu hiện sự kết hợp của ngũ hành (kim, mộc, thủy, hỏa, 
thổ) 

Trong thời gian Pháp đô hộ, vận mệnh chiếc áo dài cũng 
thăng trầm với vận mệnh của đất nước. Vào năm 1930, kiểu 
áo dài Lemur xuất hiện , áo dài Lemur do họa sĩ Cát Tường 
vẽ kiểu và cắt may hoàn toàn theo lối Tây phương, nối vai 
ráp tay phồng, cổ bồng hoặc hở cổ, ảnh hưởng của văn hóa 
Pháp. Áo dài Lemur xuất hiện trong lúc Tự Lực Văn Đoàn 
đang cổ súy và hô hào phong trào đổi mới, nhưng áo dài 
Lemur chỉ tồn tại được vai năm . Vào năm 1934 họa sĩ Lê 
Phổ đã cải tiến chiếc áo dài Lemur, loại bỏ những đường nét 


Tây phương táo bạo để dung hòa với kiểu áo ngũ thân cũ tạo 
ra kiểu áo cổ kín vạt dài ôm sát thân người để hai tà áo tự 
do bay lượn. Kiểu áo dài này dung hòa được cái mới với cái 
cũ để tôn vinh những nét đẹp của người phụ nữ và được 
công chúng hoan nghênh nhiệt liệt và đứng vững từ đó đến 
nay với những biến đổi nhỏ về hình thức theo thị hiếu và 
thời trang nhưng hình dạng cơ bản của chiếc áo dài vẫn giữ 
nguyên 

Sau biến cố 30 tháng Tư năm 1975, chiếc áo dài cũng theo 
những bước chân người Việt di tản lưu vong nơi xứ người. 
Trên bước đường lưu vong, chiếc áo dài càng được nâng niu 
bảo trọng như một biểu tượng trân quý của phụ nữ Việt 
nam. Ở đâu có người Việt là ở đó có áo dài. Mỗi dịp lễ lạc nơi 
xứ người nhìn các cô gái Việt dịu dàng, duyên dáng, thướt 
tha uyển chuyển trong những chiếc áo dài, lòng người viễn 
xứ khó tránh dâng trào lên những cảm xúc mãnh liệt. Chiếc 
áo dài không chỉ là một trang phục, mà còn là một nét son 
trong văn hóa Việt, chuyên chở nhân sinh quan VN, một 
biểu hiện của bản sắc và tinh thần Việt Nam : ” Dù ở trong 
bất cứ hoàn cảnh nào cũng chỉ tiếp nhận tinh hoa, 
gan lọc can bã, vun đắp thêm cái dep mà van giữ cá 
tính độc lập”. Chiếc áo dài đã trở thành một niềm kiêu 
hãnh của người Việt Nam. 

Nhiều quốc gia khác cũng có những trang phục truyền thống 
như kimono của Nhật, hanbok của Đại hàn, sari của Ấn độ, 
Xường-xám của Trung Hoa. Mỗi trang phục đều có một vẻ 
đẹp riêng. Tuy nhiên, về mặt tiện lợi thì chiếc áo dài Việt 
Nam tiện lợi cho người mặc nhất vì nó đơn giản, gọn gàng 


nên không cần nhiều thời gian để sửa soạn nhưng không 
kém phần duyên dáng và thanh lịch. Chính vì vậy, mà áo dài 
đã đi vào đời sống hàng ngày của phụ nữ Việt Nam một 
cách tự nhiên và dễ dàng. Ở nhà, khách khứa đến thăm, chủ 
nhà khoác chiếc áo dài lên như chiếc áo lễ để tiếp khách. Ở 
trường, là chiếc áo học trò thơ ngây, tựa những cánh bướm 
trắng hồn nhiên tung tăng trong vườn địa đàng. Ở công sở, 
nhìn các cô dịu dàng duyên dáng trong chiếc áo dài , những 
tà áo dài chở gió, sẽ làm không khí làm việc tươi mát hơn. 
Trong các buổi dạ tiệc, chiếc áo dài Việt-nam cũng sẽ lộng- 
lẫy, độc đáo, không thua bất kỳ bộ trang phục của các quốc 
gia nào khác trên thế giới. Và cuối cùng, thêm chiếc khăn 
vành trên đầu như "vương miện" với chiếc áo choàng khoác 
bên ngoài sẽ kết hợp lại thành bộ lễ phục "hoàng hậu" cho 
cô dâu ngày bước lên xe hoa. 

Chiếc nón lá cũng là một phần cuộc sống của người Việt 
Nam, có thể nói chiếc nón lá cũng là một biểu tượng của 
Việt Nam, Từ xưa, chiếc nón lá đã là người bạn thuỷ chung 
với những người dân lao động một nắng hai sương. Ở Việt 
Nam, người ta có thể thấy chiếc nón lá trên mọi nẻo đường. 
Ngày nay đời sống có văn minh hơn, nhiều việc đổi thay, 
nón lá đôi khi đã trở thành một sự bất tiện của đời sống 
thành phố. Ở hải ngoại, chiếc nón lá không có chỗ đứng 
trong đời sống thường nhật mà chỉ còn xuất hiện trên sân 
khấu trong những buổi trình diện nghệ thuật. Người bạn 
nghệ thuật cần thiết cho chiếc nón lá là áo dài vì chỉ có đi 
chung với áo dài, chiếc nón lá mới phô bài được hết nét đẹp 
nghệ thuật ẩn tàng trong nó . Đi với những trang phục khác, 


chiếc nón lá dường như không phát huy hết được những nét 
đẹp nghệ thuật tiềm ẩn. Từ ngày những chiếc mũ xuất hiện, 
đàn ông thích mũ hơn và chiếc nón lá trở thành vật sở hữu 
của người phụ nữ. Phụ nữ đội nón nhìn có vẻ duyên dáng, 
dịu dàng hơn. Vì thế chiếc nón lá ngày càng được cải tiến 
nhằm làm tăng thêm vẻ kiều diễm của phái nữ. Vành nón 
được chuốt nhỏ hơn. Lá nón được sấy trắng hơn. Chỉ khâu 
bằng sợi móc đen được thay bằng sợi cước trắng mảnh mai. 
Và ở Huế, người ta còn ghép cả những câu thơ và hoa, bướm 
vào giữa hai lớp lá nón, và quai nón được làm bằng vải lụa 
màu mềm mai. Chiếc nón bài thơ cùng với tà áo dài của 
thiếu nữ Huế trở thành một vẻ đẹp đặc trưng làm say lòng 
du khách, đã làm bao chàng trai xứ Quảng vượt đèo Hải Vân 
lai kinh ứng thí ngẩn ngơ bước đi không đành. “A/ ra xứ Huế 
mộng mơ, Mua về chiếc nón bài thơ làm quà"... Một lời mời 
mọc đầy thi vị của đất kinh kỳ? 

Trong suốt hơn 4000 lịch sử, dân tộc Việt Nam gần như phải 
luôn chống nạn ngoại xâm để trường tồn và bảo vệ những 
giá trị truyền thống về văn hóa, kỷ cương gia đình. Chiếc áo 
dài là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của dân tộc. Ngoài 
vẻ đẹp trang nhã, thanh lịch, cách cấu trúc còn ẩn tàng ý 
nghĩa dạy dỗ về "đạo làm người" của tiền nhân . Chiếc áo 
dài còn là thành quả biểu hiện của bản sắc và tinh than VN 
:" tiếp thu tinh hoa, gan lọc cặn bã, bồi dưỡng cái đẹp ma 
vẫn giữ cá tính độc lập". Hơn một ngàn năm Bắc thuộc, gần 
trăm năm bị Pháp đô hộ, chiếc áo dài và chiếc nón lá đã tiếp 
xúc cả hai luồng văn hóa mạnh mẽ của nhân loại, Đông 
phương (Tàu) và Tây phương (Pháp). Chiếc áo dài đã vượt 


qua mọi thử thách để trở thành một thứ "quốc phục", một 
biểu tượng của phụ nữ Việt Nam, niềm kiêu hãnh của dân 
tộc VN. Chúng ta phải trân trọng nang niu va bảo vệ những 
di sản quý giá của tổ tiên để lại và tiếp tục phát huy những 
truyền thống tốt đẹp của tiền nhân. 

Quê hương là chiếc áo dài tha thướt 

Van vơ bay theo mỗi bước con về 

Là chiếc nón bài thơ che nghiêng mái tóc 

Đôi quốc học trò rộn rã đường qué 

Quê hương là những ngày nắng ấm 

Trải lụa vàng trên đồng lúa xôn xao 

Là những đêm trăng giòng sông lấp lánh 

Vang vọng ai hò tiếng hát bay cao... 

(Nói với con đôi điều về quê hương- Quang Huỳnh) 


Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 

Đánh máy: Lý Lạc Long 

Nguồn: VNthuquan - Thư viện Online 
Được bạn: TTL đưa lên 

vào ngày: 3 tháng 9 năm 2006 


